Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


-== 0O --- 


Tập 1 
Quyên Thứ 2 
Hội Thứ Nhất 


PHẢM DUYÊN KHỞI 
Thứ 1 - 2 


Bấy giờ, phương Bắc hết các thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Tối Thắng, Phật 
hiệu là Thắng Đề Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay đang còn kia yên ôn 
trụ trì, vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phật kia có vị Bồ-tát tên là 
Thắng Thọ, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, tâm lòng do dự, mới đến 
trước chỗ Phật, đầu lễ hai chân mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm 
lành này? 


Lúc đó, Phật Thắng Đế bảo Thắng Thọ Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua 
phương Nam hết các thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích- 
ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điêu Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay đang còn kia yên ỗn trụ 
trì, sắp vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực Phật kia, nên mới 
hiện điềm lành này vậy. 


Thắng Thọ nghe xong vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Tôi nay xin 
qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các chúng Bồ-tát Ma- 
ha-tát, để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, trụ thân rốt sau là 
kẻ nếi ngôi tôn vị. Cúi xin từ bi dủ lòng thương xót hứa cho. 


Khi đó, Phật Thắng Đề bảo Thắng Thọ Bồ- tát rằng: Hay thay: Hay thay! Nay chính nhằm lúc, 
tùy ý ngươi muốn đi. Rồi liền lấy ngàn cọng hoa sen sắc vàng, hoa này ngàn cánh, các báu trang nghiêm, 
trao cho Thắng Thọ Bồ- tát mà đặn dò rằng: Ngươi cầm hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, đúng 
như lời lẽ rằng: Thắng Đề Như Lai gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí 
lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi đem hoa sen 
này gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kỉa nên an trụ chánh trỉ mà xem cõi Phật 
kia và các đại chúng, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ- 
tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân tâm, nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi 
kia. 


Khi ấy, Thắng Thọ Bồ-tát nhận lãnh hoa và phụng sắc lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn 
trăm ức muôn ức những vị xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát và vô số kẻ đồng nam đồng nữ đầu lễ chân 
Phật, rồi đi vòng quanh, phụng mệnh từ giã. Và đều cầm vô lượng các món hoa hương, tràng phan, 
lọng báu, áo mặc, ngọc trang sức và những đồ cúng cụ, rồi rần rộ phát dẫn mà đến. Trải qua phương 
Bắc thế giới các Đức Phật hằng hà sa thảy, mỗi mỗi chỗ Phật đều cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi 
khen, không bỏ qua một chỗ nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, lui đứng qua một phía. Thắng Thọ 
Bồ-tát đến trước Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây qua phương Bắc hết các thế giới hằng hà 
sa, có thế giới rốt sau tên là Tối Thăng, Phật hiệu là Thắng Đề Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế Tôn, gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều 
hòa, yên vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi mới cầm ngàn cọng 
hoa sen sắc vàng kính cần gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. 


Liền lúc Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen này, rải lại phương Bắc thế giới các Phật hằng hà 
sa thầy, vì thần lực Phật nên khiến hoa sen này rơi khắp các cõi Phật. Trong các đài ở trong các hoa 
đều có vị hóa Phật, ngồi xếp bằng tréo chân, vì các Bồ-tát mà thuyết pháp tương ưng là Đại Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, chúng hữu tình nào được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Khi ấy, Thắng 
Thọ và các quyên thuộc thấy việc này rồi vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo căn 
lành và đồ cúng cụ nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát xong, lui qua 
ngồi một phía. 


Cứ như thế, từ thế giới rốt sau trở lại trước có bấy nhiêu cõi Phật ở phương Bắc, đều có các Đức 
Như Lai hiện đang vì đại chúng mà tuyên nói diệu pháp. Chỗ các Đức Phật này cũng đều có một vị 
thượng thủ Bồ-tát, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, mới đến trước chỗ 
Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi ấy, các Đức Phật kia kia, đều đều đáp rằng: Từ đây qua phương Nam có thế giới tên là 
Kham Nhẫn. Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì thần 
lực Phật kia nên mới hiện điềm lành này. Thượng thủ Bồ-tát nghe rồi vui mừng thảy đều xin qua thế 
giới Kham Nhẫn, để xem lễ cúng dường Phật và Bồ-tát. 


Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi, rồi đều đem hoa sen sắc vàng ngàn báu mà dặn dò 
rằng: Ngươi nên cầm hoa sen này đến chỗ Phật kia, trình bày đầy đủ lời lẽ rằng: Ta gửi lời thăm hỏi vô 
lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được 
chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi 
đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật và các Bồ-tát, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy 
tôn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bỉ nguyện huân tâm nên mới 
đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Mỗi mỗi Bồ-tát thượng thủ nhận lãnh hoa và phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bồ- 
tát và đông nam đồng nữ đên bái từ giã Phật và câm đô cúng, rôi rần rộ phát dần mà đên. Những cõi 
Phật đã trải qua mỗi môi đêu cúng dường Phật và Bô-tát, không bỏ qua một cối nào. 


Đến chỗ Phật này đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, dâng hoa và trần thuật những lời 
lẽ được dặn dò. Đức Phật nhận hoa rồi rải lại phương Bắc, vì thần lực Phật nên hoa rơi khắp các cõi 
Phật. Trong các đài trong các hoa đều có vị hóa Phật, vì các Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la- mật- 
đa, khiến các kẻ được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thượng thủ Bồ-tát và các quyến 
thuộc thấy vậy rồi vui mừng khen chưa từng có. Rồi tùy theo căn lành và đồ cúng cụ nhiều ít mà cúng 
dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát, rồi lui qua ngồi một phía. 


Bấy giò, phương Đông Bắc hết các thế giới hằng hà sa thầy, có thế giới rốt sau tên là Định Trang 
Nghiêm, Phật hiệu là Định Tượng Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện 
nay còn kỉa yên ổn trụ trì, vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đức 
Phật kia có một vị Bồ-tát tên là Ly Trần Dũng Mãnh, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân 
tướng Phật này, tâm lòng do dự mới đến trước chỗ Phật, đầu lạy hai chân mà thưa rằng: Bạch Đức Thế 
Tôn! Do nhân øì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi đó, Phật Định Tượng Thắng Đức bảo với Ly Trần Dũng Mãnh Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện 
nam tử! Từ đây qua phương Tây Nam hết các thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Kham 
Nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay 
còn kia yên Ổn trụ trì, sắp vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực 
Phật kia nên mới hiện điềm lành này. 


Lúc đó, Ly Trần Dũng Mãnh nghe Phật vừa nói vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Bạch 
Đức Thế Tôn! Tôi nay xin qua thế giới Kham Nhẫn, xem lễ cúng dường Thích-ca Mâu-ni Như Lai và 
các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát, để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự 
tại mà trụ thân rốt sau là kẻ nối ngôi tôn vị. Cúi xin từ bi đủ lòng thương xót hứa cho! 


Tức thì Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Ly Trần Dũng Mãnh Bồ-tát rằng: Hay thay! Hay thay! 
Nay chính nhằm thời, tùy ý ngươi muôn đi. Rồi liền đem ngàn cọng hoa sen vàng, môi hoa ngàn cánh, 
các ngọc trang nghiêm trao cho Ly Trần Dũng Mãnh Bồ-tát mà dặn dò rằng: Ngươi cầm hoa này đến 
chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, đúng như lời lẽ Ta rằng: Định Tượng Thắng Đức Như Lai gửi lời thăm hỏi 
vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được 
chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi đem hoa sen này dâng sửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: 
Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật kia và các đại chúng, đừng sinh lòng khinh 
ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện 
huân tâm, mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh cõi kia vậy. 


Khi ấy, Ly Trần Dũng Mãnh Bồ- tát nhận lãnh hoa, phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng 
trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát và vô số trăm ngàn kẻ đồng nam 
đồng nữ đầu lễ chân Phật, đi quanh và phụng mệnh từ giã. Mọi người đều cầm vô lượng các món hoa 
hương, tràng phan. lọng báu, áo mặc, ngọc trang sức và bao nhiêu đồ cúng cụ, rồi rần rộ phát dẫn mà 
đến. Trải qua phương Đông Bắc thế giới các Đức Phật hằng hà sa thảy, mỗi mỗi chỗ Phật đều cúng 
dường cung kính, tôn trọng ngợi khen không bỏ qua một chỗ nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi lui qua đứng một phía. Ly Trần 
Dũng Mãnh Bồ-tát tới trước Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây qua phương Đông Bắc, 
hết các thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Định Trang Nghiêm, Phật hiệu là Định Tượng 
Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, 
ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? 
Chúng sinh dễ độ chăng? Và cầm ngàn cọng hoa sen sắc vàng ấy dâng gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. 


Liền đấy, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen này, rồi rải lại phương Đông Bắc thế giới các Đức 
Phật hằng hà sa thảy, vì thần lực Phật nên khiến hoa sen này rơi khắp cõi các Đức Phật. Trong các đài 
trong các hoa đều có vị hóa Phật ngồi xếp bằng tréo chân, vì các Bồ-tát mà thuyết pháp tương ưng là 
Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, những kẻ hữu tình nào được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đê. 


Khi ấy, Ly Trần Dũng Mãnh và các quyến thuộc đều thấy việc ấy rồi vui mừng nhảy nhót, khen 
chưa từng có. Rôi đêu tùy theo căn lành và đồ cúng cụ nhiêu ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng 
ngợi khen Phật và Bô-tát xong, mới lui ngôi qua một phía. 


Cứ như thế, thế giới rốt sau trở lại về trước, mỗi mỗi cõi Phật phương Đông Bắc, đều có các Đức 
Như Lai hiện đang vì đại chúng mà tuyên nói diệu pháp. Chỗ các Đức Phật ấy cũng đều có một vị 
thượng thủ Bồ-tát, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, mới đến trước chỗ 
Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi ấy, các Đức Phật kia kia, đều đều đáp rằng: Từ đây qua phương Tây Nam có thế giới tên là 
Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích- -ca Mâu-ni sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát- nhã Ba-la- mật- đa, vì thần 
lực Phật kia nên mới hiện điềm lành này vậy. Thượng thủ Bồ-tát nghe vậy rồi vui mừng, mỗi mỗi xin 
qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ và cúng dường Phật cùng các Bồ-tát. 


Các Đức Như Lai kia ngợi khen hay và bằng lòng cho đi, và lấy hoa sen sắc vàng ngàn báu mà 
dặn dò rằng: Ngươi nên cầm hoa này đến chỗ Phật kia, trình bày đầy đủ lời lẽ rằng: Ta gửi lời thăm 
hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn 
được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Mới cầm hoa sen đây dâng gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và 
tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri, mà xem cõi Phật và các Bồ-tát kia, đừng sinh lòng khinh 
ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện 
huân tâm, mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Mỗi mỗi thượng thủ nhận lãnh hoa, phụng mệnh lệnh, rồi đều cùng với vô lượng vô số Bồ-tát và 
đồng nam đông nữ từ giã Phật, mới cầm đồ cúng rần rộ phát dẫn mà đên. Những cõi Phật đã trải qua, 
mỗi môi cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ qua một cõi nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa và trần thuật những 
lời đã được dặn dò. Đức Phật nhận hoa xong, rải lại phương Đông Bắc, vì thần lực Phật nên hoa rơi 
khắp cõi các Đức Phật. Trong các đài trong các hoa đều có vị hóa Phật, vì các Bồ-tát mà thuyết Đại Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, khiến các kẻ được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thượng thủ Bồ- 
tát và các quyến thuộc thấy vậy vui mừng khen chưa từng có, rồi đều tùy theo căn lành và đồ cúng cụ 
nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát xong lui qua ngồi một phía. 


Bấy giờ, phương Đông Nam hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Diệu Giác 
Trang Nghiêm rất nên ưa thích, Phật hiệu là Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay còn kia yên ỗn trụ trì, vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Đức Phật kia có một vị Bồ-tát tên là Liên Hoa Thủ, thấy đại hào quang, đại địa biến 
động và thân tướng Phật này, tâm lòng do dự, mới đến trước chỗ Phật, đầu lễ hai chân mà thưa rằng: 
Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi ấy, Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Liên Hoa Thủ Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ 
đây qua phương Tây Bắc hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu 
là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự ST, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay còn kia, yên ồn trụ trì, 
sắp vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà nói Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực Phật nên mới hiện điềm 
lành này. 


Lúc đó, Liên Hoa Thủ nghe Phật vừa nói vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Bạch Đức 
Thế Tôn! Tôi nay xin qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các 
chúng Bồ-tát Ma-ha-tát để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, 
trụ thân rốt sau là kẻ nối ngôi tôn vi. Cúi xin từ bi dủ lòng thương xót hứa cho! 


Bấy giò, Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Liên Hoa Thủ Bồ-tát rằng: Hay thay! Hay thay! Nay 
chính nhằm lúc, tùy ý ngươi muốn đi. Liền lấy ngàn cọng hoa sen sắc vàng, mỗi hoa ngàn cánh, các báu 
trang nghiêm, trao cho Liên Hoa Thủ mà dặn dò rằng: Ngươi cầm hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu- 
nỉ, đúng như lời lẽ Ta mà rằng: Đức Liên Hoa Thắng Đức Như Lai gửi thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít 
não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh 
dễ độ chăng? Rồi đem hoa sen này gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an 
trụ chánh tri mà xem cõi Phật kia và các đại chúng, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. 
Sở vì sao? Vì oai đức các Bô-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân tâm mới đem đại nhân 
duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Khi ấy, Liên Hoa Thủ Bồ-tát nhận lãnh hoa, phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn 
trăm ức muôn ức chúng xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát và vô số trăm ngàn kẻ đồng nam đồng nữ, 
đầu lễ chân Phật, đi quanh bên hữu và phụng mệnh mà từ giã. Mỗi mỗi đều cầm theo vô lượng các món 
hoa hương, tràng phan, lọng báu, áo mặc, ngọc trang sức và đồ cúng cụ, rồi rần rộ phát dẫn mà đến. 
Trải qua phương Đông Nam thế giới các Đức Phật hằng hà sa thảy, mỗi mỗi chỗ Phật đều cúng dường 
cung kính, tôn trọng ngợi khen, không bỏ qua một chỗ nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi lui qua đứng một phía. Liên 
Hoa Thủ Bồ-tát đến trước Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây qua phương Đông Nam hết 
thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Diệu Giác Trang Nghiêm rất nên ưa thích, Phật hiệu 
là Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự ST, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, gửi lời thăm hỏi Thế Tôn 
vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được 
chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi mới cầm ngàn cọng hoa sen sắc vàng dâng gửi lên Thế Tôn để làm 
Phật sự. 


Tức thì Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen ấy, rồi rải lại phương Đông Nam thế giới các Đức 
Phật hằng hà sa thảy, vì thần lực Phật nên khiến hoa sen này rơi khắp cõi các Đức Phật. Trong các đài 
trong các hoa, đều có vị hóa Phật ngồi xếp bằng tréo chân, vì các Bằ- tát mà thuyết pháp tương ưng là 
Đại Bát- nhã Ba-la-mật-đa, những kẻ hữu tình nào được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đề. Khi ấy, Liên Hoa Thủ và các quyền thuộc : thấy việc vậy rôi, vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có. 
Rồi đều tùy theo căn lành và đồ cúng cụ nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật 
và Bồ-tát xong, lui qua ngồi một phía. 


Cứ như thế, thế giới rốt sau trở lại trước, mỗi mỗi các cõi Phật ở phương Đông Nam đều có Như 
Lai, hiện nay vì đại chúng mà tuyên nói diệu pháp. Chỗ các Đức Phật ấy cũng đều có một vị thượng thủ 
Bồ-tát, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, tới trước chỗ Phật mà thưa rằng: 
Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi ấy, các Đức Phật kia kia, mỗi mỗi đều đáp rằng: Từ đây qua phương Tây Bắc, có thế giới 
tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Vì thần lực Phật kia nên mới hiện điềm lành này. Thượng thủ Bồ-tát nghe rồi vui mừng, mỗi mỗi đều 
xin qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Phật và Bồ-tát. 


Các Đức Như Lai kia đều khen hay và bằng lòng cho đi. Và đều lấy hoa sen sắc vàng ngàn báu 
mà dặn đò rằng: Ngươi nên cầm hoa này đến chỗ Phật kia, đầy đủ trình bày rằng: Ta gửi lời thăm hỏi 
vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được 
chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi đem hoa sen này dâng gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: 
Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật kia và các Bồ-tát kia, đừng sinh lòng khinh 
ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện 
huân tâm nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kỉa vậy. 


Mỗi mỗi thượng thủ nhận lãnh hoa và phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bô-tát, đồng 
nam đồng nữ từ giã Phật, cầm đô cúng cụ rần rộ phát dần mà đên. Các cõi Phật đã trải qua, môi mỗi 
đêu cúng dường Phật và Bô-tát, không bỏ qua một cõi nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa và trình bày đầy đủ 
những lời đã được dặn dò. Đức Phật nhận hoa xong, rải lại phương Đông Nam, vì thần lực Phật nên 
hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong các đài (rong các hoa đều có vị hóa Phật, vì các Bồ-tát mà nói Đại Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, khiến các kẻ nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thượng thủ Bồ-tát và 
các quyến thuộc thấy rồi vui mừng khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo căn lành và đồ cúng cụ nhiều 
ít, mà cúng dường Phật và Bồ-tát xong, mới lui qua ngồi một phía. 


Bấy giờ, phương Tây Nam hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Ly Trần Tụ, 
Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện 
nay còn kia yên ỗn trụ trì, vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phật kia 
có một vị Bồ-tát tên là Nhật Quang Minh, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật 
này, tâm lòng do dự, mới đến trước chỗ Phật, đầu lễ hai chân mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do 
nhân gì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi ấy, Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo Nhật Quang Minh Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: 
Thiện nam tử! Từ đây qua phương Đông Bắc hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là 
Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện 
nay còn kỉa, yên ốn trụ trì, sắp vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần 
lực Phật kia nên mới hiện điềm lành này vậy. 


Lúc đó, Nhật Quang Minh nghe Phật vừa nói vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Bạch Đức 
Thế Tôn! Tôi nay xin qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các 
chúng Bồ-tát Ma-ha-tát để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, 
trụ thân rốt sau là kẻ nối ngôi tôn vị. Cúi xin từ bi dủ lòng thương xót mà hứa cho! 


Lúc đó, Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai bảo Nhật Quang Minh Bồ- tát rằng: 

Hay thay! Hay thay! Nay chính nhằm lúc, tùy ý Ngươi muốn đi. Tức thì lấy ngàn cọng hoa sen sắc vàng, 
hoa âầy ngàn cánh, các báu trang nghiêm trao cho Nhật Quang Minh Bồ-tát mà đặn dò rằng: Ngươi cầm 
hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, đúng như lời lẽ Ta rằng: Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức 
Như Lai, gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ 
chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này gửi lên Thế Tôn để 
làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật và các đại chúng kia, 
đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, 
nhưng vì bi nguyện huân tâm mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Lúc ấy, Nhật Quang Minh Bồ-tát nhận lãnh hoa phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm 
ngàn trăm ức muôn ức những kẻ xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát và vô số đồng nam đồng nữ đầu lễ 
chân Phật đi quanh bên hữu, phụng mệnh từ giã. Mỗi mỗi đều cầm vô lượng các món hoa hương, tràng 
phan, lọng báu, áo mặc, ngọc trang sức và các đồ cúng cụ, rồi rần rộ phát dẫn mà đến. Trải qua phương 
Tây Nam thế giới các Đức Phật hằng hà sa thảy, mỗi mỗi chỗ Phật đều cúng dường cung kính, tôn trọng 
ngợi khen, không bỏ qua một chỗ nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng mới lui qua đứng một phía. Nhật 
Quang Minh Bồ-tát đến trước Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây qua phương Tây Nam hết 
thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Ly Trần Tụ, Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu 
Thắng Đức Như lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, 
ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? 
Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi mới đem ngàn cọng hoa sen sắc vàng ấy dâng gửi lên Thế Tôn để làm 
Phật sự. 


Khi Ấy, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen này, rồi rải lại phương Tây Nam hết thế giới các 
Đức Phật hằng hà sa thảy, vì thần lực Phật nên hoa sen này rơi khắp cối các Đức Phật. Trong các đài 
trong các hoa đều có vị hóa Phật ngồi xếp bằng tréo chân, vì các Bồ-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa là pháp tương ưng, những kẻ hữu tình nào được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Lúc đó, Nhật Quang Minh và các quyến thuộc thấy việc vậy rồi vui mừng nhảy nhót khen chưa 
từng có. Rồi đều tùy theo căn lành và đồ cúng cụ nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi 
khen Phật và Bồ-tát xong, mới lui qua ngồi một phía. 


Cứ như thế, thế giới rốt sau trở lại trước, các phương ở Tây Nam mỗi mỗi cõi Phật, đều có Như 
Lai hiện vì đại chúng mà tuyên nói diệu pháp. Chỗ các Đức Phật này cũng đều có một vị thượng thủ 
Bồ-tát, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, đến trước chỗ Phật mà thưa 
rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi ấy, các Phật kia kia, đều đều đáp rằng: Từ đây qua phương Đông Bắc có thế giới Kham 
Nhẫn. Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì thần lực Phật 
kia nên mới hiện điềm lành này vậy. Thượng thủ Bồ-tát nghe rồi vui mừng, mỗi mỗi xin qua thế giới 
Kham Nhẫn, xem lễ cúng dường Phật và Bồ-tát. 


Các Đức Như Lai kia khen hay cho đi. Rồi đều lấy hoa sen sắc vàng ngàn báu mà dặn dò rằng: 
Ngươi nên cầm hoa này đến chỗ Phật kia mà trình bày đầy đủ rằng: Ta gửi lời thăm hồi vô lượng, ít 
bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng 
sinh dễ độ chăng? Rồi đem hoa sen này dâng gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi 
kỉa nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật kia và các Bồ-tát, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn 
lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân tâm mới đem 
đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Mỗi mỗi thượng thủ nhận lãnh hoa, phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bồ-tát và đồng 
nam đồng nữ từ giã Phật, cầm đô cúng rần rộ phát dẫn nhau mà đên. Các cõi Phật đã trải qua, mỗi mỗi 
đêu cúng dường Phật và Bô-tát, không bỏ qua một cõi nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi mới dâng hoa và trần thuật 
những lời đã được dặn dò. Đức Phật nhận hoa xong, rồi rải lại phương Tây Nam, vì thần lực Phật nên 
hoa rơi khắp cõi các Đức Phật. Trong các đài trong các hoa đều có vị hóa Phật vì các Bồ-tát mà thuyết 
Đại Bát-nhã Ba- la- mật-đa, khiến kẻ được .nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thượng thủ 
Bồ- tát và các quyến thuộc thấy việc vậy rồi, vui mừng khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo căn lành và 
đồ cúng cụ nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát, xong lui qua ngồi 
một phía. 


Bấy giờ, phương Tây Bắc hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Chơn Tự Tại, 
Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay còn kia, 
yên ốn trụ trì, vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đức Phật kia có vị 
Bồ-tát tên là Bảo Thắng, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, tâm lòng do 
dự, mới đến trước chỗ Phật, đầu lễ hai chân mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì 
mà có điềm lành này? 


Khi đó, Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo với Bảo Thắng Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ 
đây qua phương Đông Nam hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Kham Nhẫn, Phật 
hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay còn kia yên ỗn 
trụ trì, sắp vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực Phật kia nên 
mới có hiện điềm lành này vậy. 


Bảo Thắng nghe rồi vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Tôi nay xin 
qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các chúng Bồ-tát Ma-ha- 
tát để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, trụ thân rốt sau là kẻ 
nối ngôi tôn vị. Cúi xin từ bi dủ lòng thương xót hứa cho! 


Khi ấy, Phật Nhất Bảo Cái Thắng nói với Bảo Thắng Bồ-tát rằng: Hay thay! Hay thay! Nay 
chính nhằm thời, tùy ý Ngươi muốn đi. Rồi liền lấy ngàn cọng hoa sen sắc vàng, môi hoa ngàn cánh, các 
báu trang nghiêm trao cho Bảo Thắng Bồ-tát mà dặn dò rằng: Ngươi cầm hoa này đến chỗ Phật Thích- 
ca Mâu-ni đúng như lời lẽ Ta mà thưa rằng: Nhất Bảo Cái Thắng Như Lai gửi lời thăm hỏi vô lượng, 
ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? 
Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cẦm hoa này gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia 
nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật kia và các đại chúng, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn 
lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân tâm nên mới 
đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Lúc đó, Bảo Thắng Bồ-tát nhận lãnh hoa phụng mệnh lệnh, rồi cùng. với vô lượng trăm ngàn 
trăm ức muôn ức kẻ xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ, đầu lễ 
chân Phật, đi quanh bên hữu và phụng mệnh lệnh từ giã. Mỗi người đều cầm vô lượng các món hoa 
hương, tràng phan. lọng báu, á áo mặc, ngọc trang sức và bao nhiêu đồ ) cúng cụ, rần rộ phát dẫn mà đến. 
Trải qua phương Tây Bắc thế giới các Đức Phật hằng hà sa thảy, mỗi mỗi đều cúng dường cung kính, 
tôn trọng ngợi khen các Đức Phật, không bỏ qua một cõi nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi mới lui qua đứng một phía. 
Bảo Thắng Bồ-tát đến trước Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây qua phương Tây Bắc hết 
thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Chân Tự Tại. Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng Như 
Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng 
Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, ít bệnh, ít não, 
đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ 
chăng? Rồi cầm ngàn cọng hoa sen gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. 


Liền đó Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen ấy, rồi rải lại phương Tây Bắc thế giới các Đức Phật 
hằng hà sa thầy, vì thần lực Phật nên khiến hoa sen này rơi khắp cõi các Phật. Trong các đài trong các 
hoa đều có vị hóa Phật ngồi xếp bằng tréo chân, vì các Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa là 
pháp tương ưng, kẻ hữu tình nào được nghe thuyết đặng Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề. 


Lúc này, Bảo Thắng và các quyến. thuộc thấy việc vậy vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có. 
Rồi tùy theo căn lành và đồ cúng cụ nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và 
Bồ-tát xong, mới lui qua ngồi một phía. 


Cứ như thế, từ thế giới rốt sau trở lại trước, các cõi Phật mỗi mỗi ở phương Tây Bắc đều có các 
Đức Như Lai hiện nay vì đại chúng mà tuyên nói diệu pháp. Chỗ các Đức Phật này, cũng đều có một vị 
thượng thủ Bồ-tát thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, mới đến trước chỗ 
Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi ấy, các Phật kia kia, đều đều đáp rằng: Từ đây qua phương Đông Nam có thế giới tên là 
Kham Nhẫn. Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì thần 
lực Phật kia nên mới hiện điềm lành này vậy. Thượng thủ Bằ-tát nghe rồi vui mừng, mỗi mỗi đều xin 
qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Phật và Bồ-tát. 


Các Đức Như Lai kia đều khen hay và bằng lòng cho đi. Rồi đều đem hoa sen sắc vàng ngàn báu 
mà đặn dò rằng: Ngươi nên cầm hoa này đến chỗ Phật kia, trình bày đầy đủ lời lẽ rằng: Ta gửi lời thăm 
hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn 
được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: 
Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri xem cõi Phật kia và các Bồ-tát, đừng sinh lòng khinh ngạo mà 
tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân tâm 
nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Mỗi mỗi thượng thủ nhận lãnh hoa phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bồ-tát đồng 
nam đồng nữ từ giã Phật, cầm đô cúng rần rộ phát dẫn mà đên. Các cõi Phật đã đặng trải qua, mỗi mỗi 
đêu cúng dường Phật và Bô-tát, không bỏ qua một cõi nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng rồi dâng hoa và trình bày đầy đủ 
những lời đã được đặn dò từ trước. Đức Phật nhận hoa xong rải lại phương Tây Bắc, vì thần lực Phật 
nên hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong các đài trong các hoa đều có vị hóa Phật vì các Bồ-tát mà thuyết 
Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, khiến các kẻ nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Thượng thủ Bồ-tát cùng các quyến thuộc thấy việc vậy vui mừng khen chưa từng có. Rồi đều tùy 
theo căn lành và đồ cúng cụ nhiều ít, mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát 
xong, mới lui qua ngôi một phía. 


Bấy giờ, phương Hạ hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Liên Hoa, Phật hiệu 
là Liên Hoa Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay còn kia yên Ổn trụ trì, 
vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đức Phật kia có một vị Bồ-tát tên 
là Liên Hoa Thắng, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, tâm lòng do dự, mới 
đến trước chỗ Phật, đầu lễ hai chân mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm 
lành này? 


Khi đó, Phật Liên Hoa Đức bảo Liên Hoa Thắng Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây 
lên phương Thượng hết thế giới hằng hà sa thảy có thế giới rốt sau tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự S1, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay còn kia yên ồn trụ trì, 
sắp vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực Phật kia nên có điềm 
lành này vậy. 


Lúc ấy, Liên Hoa Thắng nghe Phật vừa nói vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Bạch Đức 
Thế Tôn! Tôi nay xin qua thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các 
chúng Bồ-tát Ma-ha-tát để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, 
trụ thân rốt sau là kẻ nối ngôi tôn vị. Cúi xin từ bi dủ lòng thương xót hứa cho! 


Khi ấy, Phật Liên Hoa Đức bảo Liên Hoa Thắng Bồ-tát rằng: Hay thay! Hay thay! Nay chính 
nhằm lúc, tùy ý Ngươi muốn đi. Rồi liền lấy ngàn cọng hoa sen sắc vàng, mỗi hoa ngàn cánh, các báu 
trang nghiêm trao cho Liên Hoa Thắng Bồ-tát mà dặn dò rằng: Ngươi cầm hoa này đến chỗ Phật Thích- 
ca Mâu-ni đúng như lời lẽ Ta rằng: Liên Hoa Đức Như Lai gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, 
đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ 
chăng? Rồi cầm hoa này dâng gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ 
chánh tri mà xem cõi Phật kia và các đại chúng, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở 
vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân tâm nên mới đem đại nhân 
duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Khi ấy, Liên Hoa Thắng Bồ-tát nhận lãnh hoa phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm 
ngàn trăm ức muôn ức kẻ xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát và vô số đồng nam đồng nữ đầu lễ chân 
Phật, đi quanh bên hữu, phụng mệnh từ giã. Mỗi người đều cầm vô lượng hoa hương, tràng phan, lọng 
báu, áo mặc, ngọc (rang sức và đồ cúng cụ, rồi rần rộ phát dẫn mà đến. Trải qua phương Hạ thế giới 
các Đức Phật hăng hà sa thảy, mỗi mỗi chỗ Phật đều cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen không 
bỏ qua một chỗ nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng rồi lui qua đứng một phía. Liên 
Hoa Thắng Bồ-tát đến trước Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây xuống phương Hạ hết thế giới 
hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Liên Hoa, Phật hiệu là Liên Hoa Đức Như Lai, Ứng Chánh 


Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, 
khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm ngàn 
cọng hoa sen sắc vàng dâng gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. 


Lúc đó, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen ấy, rồi rải lại phương Hạ thế giới các Đức Phật hằng 
hà sa thảy, vì thần lực Phật nên khiến hoa sen này rơi khắp cõi các Phật. Trong các đài trong các hoa 
đều có vị hóa Phật ngồi xếp bằng tréo chân, vì các Bồ-tát mà thuyết pháp tương ưng là Đại Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa, kẻ hữu tình nào được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Khi Ấy, Liên Hoa 
Thắng và các quyến thuộc thấy việc này vậy vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo 
căn lành và đồ cúng cụ nhiều ít, mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát xong, 
mới lui qua ngồi một phía. 


Cứ như thế, từ thế giới rốt sau trở lại trước, có bấy nhiêu mỗi mỗi cõi Phật ở phương Hạ đều có 
các Đức Như Lai, hiện nay vì đại chúng tuyên nói diệu pháp. Chỗ các Đức Phật này cũng đều có một vị 
thượng thủ Bồ-tát, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, mới đến trước chỗ 
Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì duyên gì mà có điềm lành này? 


Liền đó các Đức Phật kia kia, đều đều đáp rằng: Ở trên phương Thượng kia có thế giới Kham 
Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực Phật 
kia nên mới hiện điềm lành này vậy. Thượng thủ Bồ-tát nghe rồi vui mừng, mỗi mỗi đều xin qua thế 
giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Phật và Bồ-tát. 


Các Đức Như Lai kia đều khen hay và bằng lòng cho đi. Rồi đều lấy hoa sen sắc vàng ngàn báu 
mà dặn dò rằng: Ngươi nên cầm hoa này đến chỗ Phật kia và trình bày đầy đủ lời lẽ rằng: Ta gửi lời 
thăm hồi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời 
nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa này dâng gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và 
tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật và các Bồ-tát, đừng sinh lòng khinh ngạo 
mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân 
tâm nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Mỗi mỗi thượng thủ nhận lãnh hoa phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bồ-tát đồng 
nam đồng nữ từ giã Phật, cầm đô cúng rân rộ phát dân mà đên. Các cõi Phật đã trải qua, mỗi môi đêu 
cúng dường Phật và Bô-tát, không bỏ qua một cõi nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi mới dâng hoa và trình thuật 
những lời đã được đặn dò từ trước. Đức Phật nhận hoa xong, rải lại phương Hạ, vì thần lực Phật nên 
hoa rơi khắp cõi các Đức Phật. Trong các đài trong các hoa đều có vị hóa Phật, vì các Bồ-tát mà thuyết 
Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, khiến các kẻ nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thượng thủ 
Bồ-tát và các quyến thuộc thấy việc này vậy vui mừng khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo căn lành và 
đồ cúng cụ nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát xong, mới lui qua 
ngồi một phía. 


Bấy giờ, phương Thượng hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Hoan Hỷ, Phật 
hiệu là Hỷ Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay còn kia, yên Ổn trụ trì, vì 
các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phật kia có một vị Bồ-tát tên là Hỷ 
Thọ, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, tâm lòng do dự, đến trước chỗ 
Phật, đầu lễ hai chân mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì mà có điềm lành này? 


_ Khi ấy, Phật Hỷ Đức bảo Hỷ Thọ Bằ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây xuống phương 
Hạ hệt thê giới hãng hà sa thảy, có thê giới rôt sau tên là Kham Nhân, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni 
Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Trượng 


Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay còn kia yên ổn trụ trì, sắp vì chúng Bồ-tát 
Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thân lực Phật kia, nên mới hiện điêm lành này vậy. 


Hỷ Thọ nghe rồi vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Tôi nay xin qua 
thế giới Kham Nhẫn, xem lễ cúng dường Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát, để 
được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, trụ thân rốt sau là kẻ nối ngôi 
tôn vị. Cúi xin từ bi dủ lòng thương xót hứa cho! 


Liền đó, Phật Hỷ Đức bảo Hỷ Thọ Bằ- tát rằng: Hay thay! Hay thay! Nay chính nhằm lúc, tùy ý 
Ngươi muốn đi. Rồi liền lấy ngàn hoa sen sắc vàng, môi hoa ngàn cánh, trang nghiêm các ngọc, trao 
cho Hỷ Thọ Bồ-tát mà dặn dò rắng: Ngươi nên cầm hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, đúng như 
lời lẽ Ta rằng: Hỷ Đức Như Lai gửi lời thăm hồi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực 
điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa này dâng 
gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật kia 
và các đại chúng, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát 
kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân tâm, nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia 
vậy. 


Khi ấy, Hỷ Thọ Bồ-tát nhận lãnh hoa phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng trắm ngàn trăm 
ức muôn ức kẻ xuất gia tại gia. Bồ-tát Ma- ha- tát và đồng nam đồng nữ, đầu lễ chân Phật, đi quanh bên 
hữu và phụng mệnh từ giã. Mỗi người đều cầm vô lượng các món hoa hương, tràng phan, lọng báu, áo 
mặc, ngọc trang sức và bao nhiêu đồ cúng cụ, rồi rần rộ phát dẫn mà đến. Trải qua phương Thượng 
thế giới các Đức Phật hằng hà sa thảy, mỗi mỗi chỗ Phật đều cúng dường cung kính, tôn trọng khen 
ngợi, không bỏ qua một chỗ nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, mới lui qua đứng một phía. Hỷ 
Thọ Bồ-tát đến trước Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây lên phương Thượng hết thế giới hằng 
hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Hoan Hỷ, Phật hiệu là Hỷ Đức Như Lai, Ứng Chánh Đắng Giác, 
Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều 
hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Và cầm ngàn cọng hoa sen 
sắc vàng dâng gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. 


Bấy giờ, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen, rồi rải lại phương Thượng thế giới các Đức Phật 
hằng hà sa thảy, vì thần lực Phật nên khiến hoa Ấy rơi khắp cõi các Đức Phật. Trong các đài trong các 
hoa đều có vị hóa Phật ngôi xếp bằng tréo chân, vì các Bồ-tát mà thuyết pháp tương ưng là Đại Bát-nhã 
Ba-la-mật- đa, khiến kẻ hữu tình được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bà-đề. Lúc â Ấy, Hỷ Thọ 
và các quyên thuộc thấy việc này vậy đều vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo căn 
lành và đồ cúng cụ nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát xong, lui qua 
ngồi một phía. 


Cứ như thế, từ thế giới rốt sau trở lại trước, có bấy nhiêu mỗi mỗi cõi Phật ở phương Thượng 
đều có Như Lai, hiện nay vì đại chúng mà tuyên nói diệu pháp. Các chỗ Phật này cũng đều có một vị 
thượng thủ Bồ-tát thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, mới đến trước chỗ 
Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân øì duyên gì mà có điềm lành này? 


Khi ấy, các Đức Phật kia kia, đều đều đáp rằng: Từ đây xuống phương Hạ có thế giới Kham 
Nhân, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni, sắp vì Bô-tát mà thuyêt Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì thân lực Phật 
kia nên mới hiện điêm lành này vậy. 


Thượng thủ Bằ-tát nghe xong vui mừng, mỗi mỗi xin qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng 
dường Phật và Bô-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen hay và băng lòng cho đi. Rồi đều lây hoa sen sắc 
vàng ngàn báu mà dặn dò rắng: Ngươi nên cầm hoa này đên chỗ Phật kia mà trình bày đây đủ lời lẽ 


rằng: Ta gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, yên vui trụ 
chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này dâng gửi lên Thế 
Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật và các Bồ-tát kia, 
đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, 
nhưng vì bi nguyện huân tâm, nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Mỗi mỗi thượng thủ nhận lãnh hoa phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bồ-tát đồng 
nam đồng nữ từ giã Phật, cầm đô cúng rân rộ phát dân mà đên. Các cõi Phật đã trải qua, mỗi môi đêu 
cúng dường Phật và Bô-tát, không bỏ qua một cối nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lễ hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa và trình bày những 
lời đã được dặn dò. Đức Phật nhận hoa rồi rải lại phương Thượng, vì thần lực Phật nên hoa rơi khắp 
cõi các Đức Phật. Trong các đài trong các hoa đều có vị hóa Phật, vì các Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, khiến các kẻ nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thượng thủ Bồ-tát và các 
quyến thuộc thấy việc này vậy vui mừng khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo căn lành và đồ cúng cụ 
nhiều ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát, xong mới lui qua ngồi một phía. 


Bấy giờ, thế giới của Phật ở Tam thiên đại thiên này, nhiều thứ quý lạ đầy nhẫy. Các món diệu 
hoa rải khắp trên mặt đất, tràng phan lọng báu nơi nơi giăng bày la liệt. Cây hoa, cây trái, cây hương, 
cây đua, cây ngọc, cây áo và các cây trang sức xen tạp đầy khắp trang nghiêm, rất nên ưa thích. Như 
nhiều thế giới Liên Hoa của Phố Hoa Như Lai, Tịnh Độ Diệu Cát Tường Bồ-tát, Thiện Trụ Huệ Bồ-tát 
và bao nhiêu vô lượng đại oai thần lực Bồ-tát Ma-ha-tát vẫn an trụ trong ấy. 


-== 0()0 -=- 


